r r r 

Bon M uoi Viec Lam Chac Chan 
Dirtfc Vao Thien Dang 

[ Tieng Viet - Vietnamese - i^Uxi ] 



Bien soan: 
Daru Al-Qasim 
www.ktibat.com 



Dich thuat: Abu Zaytune Usman Ibrahim 
Kiem duyet: Abu Hisaan Ibnu Ysa 



2013 - 1434 

IslamHouse 



p-Jfcl^j} tjLjX- (jj^jj jjl 



2013 - 1434 

IslamHousec 



Bon muoi viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



Nhan Danh Allah 
Dang Rat Muc Do Luong 
Dang Rat Muc Khoan Dung 

: jJo lil Jjio ^} cfc^i ^1 J^JJ 0-1^ lil^- (jl -J^-^^J 

Moi loi ca nggi va tan duang kinh dang len Allah, 
Dang ma voi an hue cua Ngai da hoan thien moi sir tot lanh. 
Toi xin chung nhan rang khong co Thuong De dich thuc nao 
khac ngoai Allah, Ngai la Thuong De duy nhat, Ngai khong 
co doi tac ngang vai, va toi xin chung nhan rang Muhammad 
la nguoi be toi va la vi Su gia cua Ngai, mot vi duoc phai 
den keu goi nhan loai di vao cac ngoi vuon noi Thien Dang. 

Qua that, coi hanh phuc vrnh hang ma Allah, Dang 
Toi Cao, da chuan bi la noi khong the den chi bang niem hy 
vong va long uoc muon, la noi khong co mot ke sai quay va 
lech lac nao co the voi toi duoc, ma no la noi chi danh cho 
nhung nguoi Muslim chuyen tarn tho phuong Thuong De 
cua ho, khong to hop Shirk voi Ngai bat cu mot dieu gr, va 

luon noi theo dung duong loi cua Thien su cao quy @, mot 



3 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



vi khong he cd mot khoanh khac nao ngirng nghi trong viec 
keu goi nhan loai den vdi su hai long cua Allah cung nhu 
den vdi Thien Dang ciia Ngai. 

Va khong phai nghi ngd gi nua khi ndi rang viec 
dirge vao Thien Dang la niem mo udc va long ham mudn 
ciia tat ca nhan loai. Cung chinh vi vay ma nhung ngudi Do 
Thai, nhirng ngudi Thien Chua giao da tir khang dinh mot 
each qua quyet rang ho thuc su se la nhirng cu dan noi do. 
Allah phan ve ldi khang dinh vien vdng ciia ho: 

^Va chung bao: "Chang co ai duffc vao Thien Dang ngoai 
trie nhung ai la ngudi Do thai va Thien chua ma thoi". 
Day chang qua la dieu ma udc hao huyen cua chiing. 
Nguoi (Muhammad) hay bao chiing: "Cac ngudi hay 
mang den cac co" sd va bang chung de chung to loi noi 
cua cac nguoi la su that".^ (Chuong 2 - Albaqarah, cau 
111). 

Loi noi cua ho di nguoc lai voi nhung gi ma Thuong 
De cua chung ta, Allah Tdi Cao va An Phuc da phan bao, 

nguoc lai voi nhung dieu ma Nabi Hi cua chung ta da mach 
bao rang khong ai duoc vao Thien Dang ngoai tru nhung ai 
phu phuc Allah va lam tot theo menh lenh cua Ngai. 

Qua that, co khong it ngudi thuong nghi rang chi 
can noi ldi Tawhid "iSjl Sfl ti\ Sf" thi se duoc vao Thien Dang, 
chi can ldi Tawhid do la dii, thanh ra ho cu vd tu bd be cac 

4 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



bon phan ton giao, than nhien lam nhung chuyen trai dao va 
toi loi. 

Dung vay, qua that khong co ai co quyen tra hoi hay 
tham van ve hanh dong ciia Allah, Dang Toi Cao, Ngai 
muon lam gi va lam nhu the nao deu tuy y cua Ngai, khong 
ai co quyen can thiep vao giua Ngai va cac be toi ciia Ngai, 
Ngai muon thu nhan ai vao Thien Dang, day ai vao Hoa 
Nguc la quyen cua Ngai. 

Co the nguyen nhan cho nhung nguoi nay la ho da 
nghe cac Hadith va hieu nhu the. Ho hieu rang viec vao 
Thien Dang la chi can noi loi Tawhid thoi da du, tieu bieu 

cho cac Hadith do la loi di huan cua Thien su ®: 

■cSJu. J}\ oljj « &L\ JiS iisl Si) all S o& cy> 11 

"Ai ma l&i noi cudi cung ciia y la "Aw! H\ *!j Si" thi se dwffc 

vao Thien Dang". Tuc loi noi cuoi cung truoc khi chet. 
(Tirmizhi). 

Hoac cac Hadith voi y nghia rang Allah da thu nhan 
mot nhom nguoi vao Thien Dang mac du ho chua tung lam 
mot dieu ngoan dao va thien tot nao ca. 

Cac Hadith deu xac thuc, tuy nhien can phai hieu ro 
tuong tan noi dung y nghia cua chung chu khong nen hieu 
don thuan tren cau chu ciia chung. 

Qua that, nguoi nao ma loi noi cuoi cung ciia y truoc 

khi ch§t la loi Tawhdid "iul % i\ S" thi do la Allah da ban 

cho y mot ket cuoc tot dep, co nghia la Ngai muon cho y 
dieu tot lanh mac du khi con song truoc do y khong phai nhu 

5 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

the. Boi le, day la hong phuc cua Allah, Ngai muon cho ai 
tuy y Ngai. Va rihung nguoi duoc Ngai phu ho cho ho noi 
duoc loi noi Tawhid nay truoc phut cuoi doi la rat it. Cau 
xin Allah, Dang Toi Cao thuong yeu va phu ho cho chung ta 
duoc noi loi Tawhid nay khi chet. Tuong tu, nhung nguoi 
duoc Allah thu nhan vao Thien Dang trong khi ho chang lam 
mot dieu ngoan dao hay thien tot nao ca, nhung nguoi do 
khong phai la nhung nguai tho da than ma ho la nhung 

nguoi cua Tawhid giong nhu loi di huan cua Nabi s|l trong 
mot Hadith: 

"Hg chwa lam mot dieu ngoan dao va thien tot nao ca 
ngoai trie Tawhid' {Ahmad). 

Do do, se khong vao duoc Thien Dang ngoai tru 
nhung nguoi cua Tawhid, nhung nguoi da khong Shirk voi 
Thuong De cua ho bat cu mot dieu gi. Qua that, Allah da 
phan cho chung ta biet ro ve dieu do trong Kinh sach cua 
Ngai, va Thien su cao quy cua Ngai cung da trinh bay va 
giang giai cho chung ta trong Sunnah cua Nguoi, rang bat 
buoc phai vua co due tin Iman dong thoi phai vua lam cac 
viec lam ngoan dao va thien tot. 

Allah, Dang Toi Cao phan: 



6 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

^Va nhung ai co due tin va lam viec thien tot thi se la 
nhung nguoi ban cua Thien Dang, ho se song trong do 
doi diri.) (Chuang 2 - Albaqarah, 82). 

> i s. % ' * 

[Wi :»LjJI %jyA { © \jJZ dj^4 Stj S$-T 

^Va nguoi nao lam dieu thien tot, du la nam hay nu, va la 
mot nguoi co due tin thi do la nhung nguoi se ducrc vao 
Thien Dang, va ho se khong bi doi xu bat cong mot ti 
nao.^ (Chuang 4 - Annisa, cau 124). 

tys yf- (ji |- i '■ iyJg«iiiflJI Ijlil*. ^ill} )> 

^Va nhung ai co due tin va lam viec thien tot thi chac 
chan se duffc TA ban thuang nhung ngoi nha cao sang 
trong Thien Dang ben dudi co cac dong song chay, ho se 
<y trong do doi doi. An phiic thay cho phan thucmg doi 
voi nhung nguoi lam viec (thien tot).)) (Chuang 29 - Al- 
Ankabut, cau 58). 




^Qua that, nhung ai co due tin va lam viec thien tot va ha 
minh phu phuc truac Allah thi se la nhung nguoi ban 
cua Thien Dang, ho se song trong do doi doi.]) (Chuang 
1 1 - Hud, cau 23). 



7 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



^Nhung ai ma cac Thien than bat hon trong tinh trang 
tot sach, cac Thien than chiic ho: "Mong qui vi duoc 
bang an. Xin nidi qui vi buffc vao Thien Dang do nhung 
viec lam (thien tot) ma qui vi da tung lam (tren the 

gian)".)) (Chuong 16 - Annahl, cau 32). 

j jllbj Hj slit j ji=-Jo dijiJjts \JAi*o ^y^-j ly^s-j i ~r^ (J* \ 

^Ngoai tru* nhung ai biet hoi cai va co due tin va lam viec 
thien tot. Ho la nhung ngudi se di vao Thien Dang va se 
khong bi doi xu thiet thoi mot ti nao.)> (Chuong 19 - 
Maryam, cau 60). 

[V £ : Sjj^] ^ 0 (^ji^-lst-SI pJ^i 

^Va ho se thua: "Moi loi ca ngoi va tan duong kinh dang 
len Allah, Dang da giu' diing loi hiia cua Ngai voi chung 
toi va cho chung toi thua huong dat dai nay. Chung toi 
co the a trong Thien Dang bat cu noi nao chiing toi 
muon. Phuc thay cho phan thuccng doi voi nhung ngudi 
lam viec (thien tot)!".!* (Chuong 39 - Azzumar, cau 74). 



8 



Bon muoi viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

^Day la Thien Dang ma cac nguoi se thua huong vi 
nhung viec thien tot ma cac nguoi da tung lam (tren the 
gian).^ (Chuong 43 - Az-Zukhruf, cau 72). 

^Day la Thien Dang ma TA se ban cho nhung nguoi ngay 
chinh trong so be toi cua TA thua huong.^ (Chuang 1 9 - 
Maryam, cau 63). 

^Ho se la nhung nguoi ban cua Thien Dang, ho se song 
trong do doi doi, mot phan thuong ve nhung dieu (thien, 
ngoan dao) ma ho da tung lam (tren the gian).)) (Chuang 
46- Al-Ahqaf, cau 14). 

Tren clay la mot chum nhung cau Kinh trinh bay rat 
ro rang rang viec di vao Thien Dang la phai bang due tin 
Iman va lam viec thien tot, tuong tu, cac Hadith cua Thien 

su Hi dugc de cap den trong quyen sach nho nay cung la 
nhung bang chung rat ro rang rang co nhung viec lam thien 
tot chac chan dugc vao Thien Dang. 

Nguoi Muslim quan tarn den viec cuu roi ban than 
cung nhu yeu thich lam hai long Allah thi y phai co gang 
thuc hien nhung viec lam nay va truyen tai lai cho cac dong 
dao Muslim khac, hy vong rang Allah se thuong xot cho tat 
ca chung ta va thu nhan chung ta vao Thien Dang ciia Ngai 
va cuu chung ta khoi hinh phat cua Hoa Nguc. 



9 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

Qua that, Allah Dang Toi Cao da khang dinh rang 
viec xau va viec tot khong the nao ngang bang nhau dugc, 
Ngai phan: 

Slil Ij^jU o/l i£ils*c-\ Jlj £~-3-\ tS_f~^i i / 

* * :SAjIU Sjj^-] ^ © 5_p4-^ p^=^ dj^> 

^Hay bao ho: "Vat ban thiu va vat tot sach khong co gia 
tri ngang nhau, dau rang vo so vat ban thiu lam cho 
nguoi tram tro; boi the, hay sa Allah hoi nhung ai thong 
hieu, may ra cac nguoi co the thanh dat".^ (Chuong 5 - 
Al-Ma-idah, cau 100). 

^Mot nguoi co due tin co giong vdi mot ke bat tuan hay 
khong? Chac chan la khong ngang bang nhau.^ (Chuong 
32-As-Sajdah, cau 18). 

[ ' * : ^© 

^Nhung nguoi ban cua Hoa Nguc va nhung nguoi ban 
cua Thien Dang khong ngang bang nhau. Nhung nguoi 
ban cua Thien Dang se la nhung nguoi thanh dat va 
thang lot) (Chuong 59 - Al-Hashr, cau 20). 

Nguoi Muslim phai nen biet rang viec lam tot nhat 
va dua nguoi be toi den gan voi Thuong De cua y nhat la y 
tho phuong mot minh Ngai duy nhat duoc goi la Tawhid, 
khong to hop (Shirk) voi Ngai bat cu mot dieu gi. Tawhid va 

10 



Bon muoi viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

khong Shirk la dau nao cua cac viec lam ngoan dao va thien 
tot, va cung la dau nao cua cac viec lam day an phuoc dan 
loi vao Thien Dang. 

^ Doc Qur'an va chap hanh theo nhung gi duoc phan 
truyen trong do: tuan thu theo menh lenh va cham dut nhung 
dieu cam, cung la ly do duoc vao Thien Dang va duoc cuu 
roi khoi Hoa Nguc. 

^> Cac loi tung niem cung the, cung la mot trong nhung 
dieu chac chan duoc vao Thien Dang. Theo cac Hadith xac 
thuc cho biet rang moi mot lan Tasbeeh (noi "«dil c>\^LL" 
"Subha-nolloh - "Vinh quang thay Allah!"), hoac Tahleel 
(noi "iiil H\ S" - "La-ila-ha-illolloh" - "Khong co Thuong 
De dich thuc nao khac ngoai Allah"), hoac Tahmeed (noi 

lli-l" - "Alhamdulillah" - "Moi loi ca tung kinh dang 

Allah"), hoac Takbeer (noi U 'J& iiil" - "Ollo-hu-akbar" - 

"Allah vi dai nhat!") la moi lan gieo trong mot cai cay trong 
Thien Dang. 

^> Lay nuoc Wudu, dang le nguyen Salah cung la ly do 
chac chac duoc vao Thien Dang. Nguoi nao dang le nguyen 
Salah moi ngay 12 Rak'at Sunnah (khuyen khich) truoc va 
sau cac le nguyen Salah Fardu (bat buoc) duoc goi Sunnah 
Rawa-tib thi Allah se xay cho y mot ngoi nha trong Thien 
Dang. 

^> Nhieu Sujud (nghi thuc cui dau quy lay trong Salah) 
cung la ly do duoc o cung voi Nabi ® trong Thien Dang. 



11 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

Nguoi $H da cho biet dieu do khi mot vi Sahabah da xin 
duoc d cung voi Nguoi trong Thien Dang, Nguoi iH noi: 

.pL^ o\ jj (I S^t£=u iLj^oj ^Jp " 

"Ngwffi hay giup ban than ngwffi bang each Id hay Sujud 
that nhieu." (Muslim). 

^0> Sadaqah (bo thi) va nhin chay cung la nhung viec 
lam chac chan duoc vao Thien Dang. Nguoi nao thuoc 
nhung nguoi thuong Sadaqah thi se vao Thien Dang tu canh 
cua Sadaqah, va nguoi nao thuoc nhung nguoi thuong xuyen 
nhin chay thi se vao Thien Dang tu canh cua Arroyyan. 

^> Rieng doi voi Hajj (hanh huong), nguoi nao di lam 
Hajj ma khong pham vao nhung dieu dam 6, toi loi thi phan 
thuong xung dang danh cho y chi co Thien Dang. 

Q> Jihad (chien dau cho chinh nghia cua Allah), ai Jihad 
cho con duong chinh nghia cua Allah voi cai tarn chan thanh 
muon gio cao loi phan cua Allah thi chac chan Thien Dang 
duoc dam bao cho y khi y chet. 

Q> Pham chat dao due tot, nhan tu, vi tha .. tat ca deu la 
nhung ly do duoc vao Thien Dang. 

Q> Bao ho va nuoi duong tre mo coi, co tarn long 
thuong xot moi nguoi, ngay ca doi voi loai vat la ly do duoc 
vao Thien Dang. 

S Mot nguoi cho con cho uong nuoc, Allah tri an 
nguoi do va thu nhan y vao Thien Dang. 



12 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



•/ Nguoi nao loai bo nhung tro ngai tren loi <li cua 
nhung nguai Muslim de ho khong bi gay hai la ly do duoc 
vao Thien Dang. 

•/ Hieu thao voi cha me, day la viec lam thien tot nhat 
mang lai an phuoc to Ion. Boi le, cha (me) la canh cua trung 
tarn cua cac canh cua noi Thien Dang, va Thien Dang o phia 
duoi ban chan ciia cac ba me. 

Tham vieng nguai benh, tham vieng anh em ba con 
ruot thit hoac khong phai ruot thit muc dich chi vi muon an 
phuoc tu Allah chu khong muon gi khac tu loi ich tran gian 
thi Allah se hai long va thu nhan vao Thien Dang. 

\ Kien nhan chiu dung voi nhung tai hoa, hai long voi 
so menh da dinh thi phan thuong khong gi khac hon Thien 
Dang. Ai co con qua doi nhung biet kien nhan chiu dung voi 
noi dau mat con bang niem hy vong va ca tung Thuong De 
cua y thi Ngai se xay cho y mot ngoi nha trong Thien Dang, 
duoc goi la ngoi nha cua su ca tung. 

Ai mat di anh sang, khong the nhin thay nhung van 
luon kien nhan chiu dung voi mat mat do bang niem hy vong 
an phuoc noi Allah thi Ngai se hai long va thu nhan y vao 
Thien Dang, Ngai se doi lai cho y mot an hue khac tot dep 
hon nhung gi ma y da mat mat. 

Qua that nhung dieu la nguyen nhan chac chan lam 
cho nguoi be toi duoc vao Thien Dang thi co rat nhieu 
khong sao liet ke ra het. Tuy nhien, voi muc dich muon cac 
tin do Muslim chung ta co nhijng viec lam ngoan dao va 
thien tot cu the hon, chung toi xin liet ke ra bon muoi viec 
lam co ban se la nhixng ly do duoc vao Thien Dang, hy vong 
rang chung ta se co duoc nhung tieu chuan co so de thuc 

13 



Bon muoi viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

hanh, mong rang Thugng Be ciia chung ta thuang yeu chiing 
ta, phu ho chung ta dugc cung hoi cung thuyen voi nhung 
nguoi be toi ngoan dao cua Ngai. 

Cau xin Allah thuong xot va ban nhieu an phuc cho 
chung ta, xin Ngai dung ngan can chung ta tren con duong 
lam viec thien tot, xin Ngai hay phu ho cho chung ta co dugc 
ket cuoc tot dep va an lanh. 

Sau day la bon muoi Hadith chi day bon muoi 
viec lam chac chan duffc vao Thien Dang: 

1. 6ng Jabir bin Abdullah 4§l> thuat lai: Co mot ngudi 
dan ong den gap Nabi iH, y noi: Thua Thien su cua Allah! 
Hai dieu bat buoc la gi? Nguoi iH noi: 

JiS iSLi 4jjL 6U ^y>j sM-l Ji-S iSLi 4I1U i5yJt| H 6U £y> » 

.(^) r i Jr L^ 0 | JJ 

"Ai chet di khong Shirk voi Allah bat tie mot dieu gi thi se 
vao Thien Dang, con ai chet di co Shirk v&i Allah bat tie 
mot dieu gi ngudi do thi se vao Hoa Nguc." (Muslim, Hadith 
so 93). 

2. Ong Uba-dah bin Assa-mit 4§s> thuat lai, Nabi iaH 

noi: 



14 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

"/ii chwng nhan rang khong co Thwong Be dich thwc ndo 
khdc ngodi Allah, Ngdi Id Thwgng Be duy nhdt khong co 
doi tdc, Muhammad Id ngwdi be toi vd la vi Sw gid cua 
Ngdi; chwng nhan rang Ysa Id ngwdi be toi, Id Thien sw vd 
Id loiphdn cua Ngdi, Ngdi da phdn den Mary am, linh hon 
Id tie noi Ngdi; chwng nhan rang Thien Bang Id sw that, 
Hoa Nguc Id sw that; thi Allah se thu nhan y vdo Thien 
Bang theo cdc viec lam (ngoan dao, thien tot) ma y da tieng 
lam (tren the gian)." (Albukhari, Hadith so 3445 vd Muslim, 
Hadith so 28). 

3. 6ng Abu Ayyub 4P> thuat lai, co mot nguoi dan ong 

den gap Nabi Hi, y noi: Hay chi cho toi lam mot viec lam 
giup toi den gan Thien Dang va dira toi ra xa khoi noi Hoa 

Nguc. Nguoi Hi noi: 

« iQg-j \~3 J-^JJ ^i-^ ii ^ jiZ H 4JJ1 Ju*j I) 

"Nguoi hay tho phuong Allah, cho Shirk voi Ngai mot dieu 
gi, nguoi hay dang le nguyen Salah, bo thi Zakah va han gan 
tinh mau mu". 

Va khi nguoi dan ong quay lung di thi Nguoi s|l 

noi: 

0 > 



15 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



"Neu y nam chat lay nhung gi duac sac lenh thi se duac 
vao Thien Bang" {Muslim, Hadith so 13). 

4. 6ng Abu Umamah 4pa thuat lai rang Thien su cua 
Allah j|p& noi: 

j (Jjliil Ajw-rfy (^AlA Jij) tSjjSOl <cJ^ j Jl_jJI " (jt 

.(1111 ^ji^i (j (jU^I aj^yt^sj i_~J> _/Jlj 

"^4/ ffoc cam A/w/r Kursi (cau Kinh 255 chuang 2 - 
Albaqarah) sau moi le nguyen Salah bat buoc thi chac 
chan se duac vao Thien Bang khi nao y chet." (Annasa-i ghi 
lai trong bo Sunan Al-Kubra, Hadith so (9848), duac Al-Munzhiri 
xdc thuc trong bo Attarghib vd Attarhib, vd cung duac Albani xdc 
thuc trong bo Sahih Al-Jamia - Hadith so (6464)). 

5. 6ng Anas bin Malik 4p> thuat lai rang Thien su cua 
Allah iH noi: 

.(ritt 

"Trong Qur'an, co mot chuang chi gom ven ven ba muai 
cau nhung no se bien ho cho ngu&i hoc thuoc long no cho 
den khiy duac thu nhan vao Thien Bang, vd do la chuang 

16 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



Tabarak (chwffng 67- Al-Mulk)." (Attabra-ni ghi lai trong bo 
Al-Awsat waldhiya ' Al-Muqaddasi ve cdc hadith duac tuyen chon, 
ong Alhaythami noi trong Mujma Al-Zawa-id (7/127): Hadith do 
Attabra-ni ghi lai trong Assaghir wal-awsat vd nhimg nguai dan 
truyen Hadith nay deu la nhimg nguai trung thuc, con Albani thi 
xdc nhan trong bo Sahih Jamia cua ong (so 3644) rang Hadith nay 
khd tot). 

6. Ong Jabir 4^> thuat lai rang Nabi §m noi: 

(Ji 0-3^ "»woLol <0bL>- iJj-Ulaja Jj-lij t^aJLa £?L£ tjlyLl'l I) 

j Jl (N"\V jJj) jU^ jjI ^>-j=-\ 11 jV2J\ ij) iiUL iiii iiii- 

"Q,ur' an se Id ke can thiep vd duac chap nhan su can thiep 
vd se Id nhan chung trung thuc, ai dat No a phia trw&c y 
thi No se dan dat y den v&i Thien Dang con ai dat no a 
dang sau y thi No se dua y den Hoa Nguc" (Ibnu Hibban: 
hadith so 167, Attabra-ni trong Al-Kabir: (9/132, so 8655 - 10/198 
so 10450), Al-Bayhaqi ghi trong Shu'bul-lman: hadith so 2010, vd 
duac Albani xdc thuc la Sahih trong bo Sahih Al-Jamia so 4443). 

7. Ong Abu Huroiroh 4p> thuat lai, Thien su cua Allah 
Hi noi: 

^Ij^ol <»Juj U JjJb gLi (jl^LiJl uJ£-\ \!s*lS\ Vyi ii 

ft ft > 0 

.(A^ ^oij) Jl~j= 

17 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

"Khi dua con cua Adam (con ngud'i) doc chuffng Kinh Al- 
Sajdah roiy cui dau quy lay, Shaytan se bat khoc, han noi: 
Oi, that khon nan thay! Dua con cua Adam khi duffc lenh 
cui dau qui lay thi no cui dau qui lay roi no duffc ban cho 
Thien Dang, con minh duffc lenh cui dau qui lay nhwng 
minh da tit choi nen minh phdi vao Hoa Nguc." (Muslim: 
Hadith so 81). 

8. Ong Uqbah bin Amir 4§l> thuat lai, Thien su cua 
Allah iH noi: 

^ ft £ > > o ft i ft 

"501* ctr ai I'ron^ cdc ngwbi lay nu&c Wudu mot each that 
chu ddo - hoac mot each that hodn thien - roi noi: 
"Ashhadu anlla-ila-ha illollo-h wa anna Muhammadan 
abdulloh wa rosu-luh" - "Toi chung it ha it rang khong 
Thuffng Be dich thuc ndo khdc ngodi Allah vd toi chung 
nhan Muhammad Id ngwbi be toi vd la vi Su gid cua 
Ngdi. " thi cd tarn cdnh cua cua Thien Bang deu duffc md 
ra cho y dey di vao cua ndo tuy thich." (Muslim: Hadith so 
234). 

9. Ong Shadad bin Aws 4p> thuat lai, Thien su cua 
Allah i|l noi: 



18 



Bon muoi viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

I5lj (^iali- 4 Col Sll 2J) Si 4 j,j p4-^ Jj^ L)l jViiflMl ilw 11 

t cJil»i U J^i ^ liL ijil 4 cJl££1I U Uj^jj -^^4^ Jp ' ■3^4^' 

.cJi mi 

^ 4 ^Jij ji Jli cjUS 4 i^j jiji j>3 jliJi 5^? 

.(nr-n ^Sj) ^jUJI <^>-l « JaI 

"idif cam jtin f/ia cM <f«o /« noi: "Ollohumma anta 
Rabbi la ila-ha ilia anta, kholaqtani wa ana abduka, wa 
ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'u-zhu bika min 
sharrima sana'tu, abu-u laka bini'matika alayya wa abu- 
u bizdambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru azdzdunu-ba 
ilia anta" - "Lay Allah, Ngai la Thucrng Be cua be toi, 
khong co Thuong De dich thuc nao khac ngoai Ngai ca, 
Ngai da tao ra be toi va be toi la no le cua Ngai, be toi 
luon if tren sir giao mrc cua Ngai theo kha nang cua be 
toi, be toi cau xin Ngai che cho - tranh khoi nhung dieu 
xau ma be toi da lam, be toi xin thua nhan cac an hue ma 
Ngai da ban cho be toi va be toi cung xin thua nhan cac 
toi loi cua be toi, boi the, xin Ngai hay tha thu cho be toi, 
qua that khong ai co quyen tha thu toi loi ma chi co mot 
minh Ngai duy nhat.". Ai noi l&i cau xin tha thu nay bang 
due tin kien dinh vao ban ngay roi chet di trong ngay horn 
do tru&c khi chieu toi thi y se la ngudi cua Thien Bang, 
con ai noi no bang due tin kien dinh vao ban dent roi chet 
di trong dent do tru&c khi troi sang thi y se Id ngudi cua 
Thien Dang." (Albukhari: Hadith so 6306). 



19 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



10. 6ng Abdullah bin Amru bin Al-As 4$k> thuat lai, 
Nabi iH noi: 

_^uJ> Ui> £3-1 Ji-S H\ ^iJL^i lie- U^llc- JailS- Si jlSli- jl jliLlii- » 

4jji j-^>- Jj^j ■" 0^5^ ti o^-UJV ^? tiyjj 

A?t?w)j .^?t«5 ^- -J^J (VI N • ^-3j) t^-^ 3 ^VIV (3l*«jJ^ 

"Co Aai dieu md neu ngwoi be toi Muslim ndo biet duy tri 
thi se dwffc vao Thien Dang, hai dieu nay rat dffn gidn 
nhwng ngwoi thwc hien chung thi rat it, do la: Tasbeeh 
(noi Subha-nolloh) 10 lan, Tahmeed (noi Alhamdulillah) 
10 lan, vd Takbir (noi Ollo-hu-akbar) 10 lan sau moi le 
nguyen Salah, vd do Id 150 lan tren chiec Iwoi nhwng an 
phw&c Id 1500 tren chiec can (cong ly & noi Allah); vd 
Takbir 34 lan, Tahmeed 33 lan, vd Tasbeeh 33 lan trw&c 
khi ngu, vd do Id 100 lan tren chiec Iwoi nhwng an phw&c 
Id 1000 tren chiec can (cong ly or noi Allah)." 



20 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



6ng Abdullah bin Amru bin Al-As 4pa noi: Qua 

that, toi da thay Thien su cua Allah i&H clem nhung loi tung 
niem do tren bang cac ngon tay cua Ngudi. Moi nguoi hoi: 
Thua Thien su cua Allah! Hai dieu nay don gian the nhung 

sao lai rat it ngudi thuc hien? Ngudi §m noi: "Shaytan den 
v&i mot ai do trong cac ngwoi vao giac ngu cua y, no lam 
cho y ngu trw&c khi noi nhung led tung niem nay, vd twong 
tie, no ciing den trong le nguyen Salah cuay vd nhac nh&y 
mot dieu can thiet ndo do trw&c khi y noi chiing." (Abu 
Dawood: hadith so 5065, Annasa-i: hadith so 1347, Tirmizhi: 
hadith so 3410 vd 6ng noi rang day la hadith khd tot vd xdc thuc. 
Hadith nay duac hoc gid Albani xdc thuc trong bo Sahih Al- 
Jamia: so 3230). 

11. 6ng Umar bin Al-Khattab <$jb thuat lai, Thien su cua 
Allah iH noi: 

j&j 5^4^ ^J^-i ^ tS~ ^-^rf^J lS^- 

i^jjJlI a^-^-j (°n - orA/<\) ^=U-i a^^jj (rw - mA ^l* ^xJI 

"/4i vao frwig cAtf noi: "La ilah ilollo-h wahdahu la shari- 
ka lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumi-t wa 
huwa hayyun la yamu-t, biyadihil khoir, wa huwa ala 
kulli shay-in qadi-r" - "Khong co Thircrng Be dich thuc 
nao khac ngoai Allah, Ngai la Thiwmg De duy nhat, 

21 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



khong co doi tac ngang vai, Ngai xung dang duffc ca 
tung, Ngai la Dang lam cho song va lam cho chet va Ngai 
la Dang Hang Song khong chet, ban tay Ngai mang lai 
moi dieu tot lanh, va Ngai co quyen nang tren tat ca moi 
thu.", Allah se ghi cho ngubi do mot trieu an phie&c va 
cong due va se boi xoa di cho y mot trim dieu xdu va toi loi 
dong thefi se dung cho y mot ngoi nhd trong Thien Dang." 
(Tirmizhi: hadith so 3428 - 3429, hoc gid Hakim dd xdc thuc 
(1/538 - 539), Al-Munzdri khdng dinh hadith nay khd tot trong bo 
Attarghib wattarhib (3/5), va hoc gid Albani ciing da khdng dinh 
hadith nay khd tot trong Sahih Al-Jamia: so 6231). 

12. 6ng Abu Huroiroh thuat lai, Thien su cua Allah 

Hi n 6 i: 

"Ai tim kiem con du&ng de hoc hoi va tim hieu kien thuc 
ton gido, Allah se tao con du&ng de dang cho y den v&i 
Thien Dang" (Muslim: Hadith so 2699). 

13. 6ng Umar bin Al-Khattab 4§l> thuat lai, Thien su ciia 
Allah Hi noi: 

^_lJij>-\^ o^^-^ (j?-^*^ ^i)J oJ^X- (jl 

.a] JkilJlj (00 ^) (rrt pij) 

22 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

"Ai lay nude Wudu that chinh chu roi noi "Ashhadu alia 
ila-ha illollo-hu wahdahu la shari-kalah wa ashhadu 
anna Muhammadan abduhu wa rosu-luh, ollo-hummaj 
alni minattauwa-bi-n waj-alni minal mutatohhiri-n" - 
"Toi chiing nhan rang khong co Thuang Be dkh nao 
khac ngoai Allah, chi co Ngai la Thucrng duy nhat, Ngai 
khong co doi tac ngang vai, va toi chung nhan 
Muhammad la nguoi be toi va la vi Thien su cua Ngai. 
Lay Allah, xin Ngai hay lam cho be toi la nguoi thuoc 
nhung nguoi biet hoi cai va xin Ngai lam cho be toi thanh 
nguoi trong sach." thi cd tarn cdnh cita cua Thien Bang 
dwffc ma ra cho y, y muon vdo cua nao tuy thich." 
(Muslim: Hadith so 234, Tirmizhi: Hadith so 55 vd led Id cua 
ong). 

14. Ong Abdullah, Ibnu Umar 4^> thuat lai rang Nabi 
iH co noi: 

j jifcJlj (v^A pjj) jjI *»-ja.\ « Sili C)_^yi XilSi JQ} SlLi 
(av?a pij) J^jSli jj (no fij) j Jl (trr/\) isj&\ 

£-«U-l pviS (j (jLJ Ml AJliljJ 'L=^>W5J (^ -0 /^) ^^-aU-lj 

^z«h fr-onj* smo* m uw? Aai ««/m f/ii bdt buoc phdi dwffc 
vdo Thien Bang, vd moi ngdy Azan cua y se dwoc ghi cho 
sdu mwoi an phw&c, vd moi Ian Iqamah (led keu goi tien 
hdnh le nguyen Salah) thi se dwac ghi cho 30 an phw&c." 

(Ibnu Ma-jah: hadith so 782, Albayhaqi trong Sunnan Alkubra 



23 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



(1/433), Attabra-ni trong Alkabir: hadith so 345, vd trong Al- 
Awsat (8728), vd hoc gid Albani dd xdc thuc trong Sahih Al-Jamia 
(1002)). 

15. 6ng Abu Musa Al-Ash'ari 4fe thuat lai, Thien su 
cua Allah Hi noi: 

"/4i A«/ /<? nguyen Salah Bardan (Fajar vd Asr) thi se 
vdo Thien Dang." {Albukhari: hadith so 574, Muslim: hadith so 
635). 

16. 6ng Ubadah bin Assa-mit thuat lai, Thien su ciia 
Allah HI noi: 

jjta jj! *>^»-\ ll ili-l alio! £l£ jlj ijjx. £lA (j) ^ ^ i_r4^ 
(V\o/o) j^-t, (W^ pij) jL^ ^Ij (\l>\ jJj) ^Ij (UO jJ,) 

.(v? tr «U-l j (jUSil aj^^sj (riN/s) ji^JIj 

"Co na»i /e nguyen Salah bat buoc ma Allah da qui dinh 
cho cdc be tot Boi the, ngwdi ndo thuc Men chung day du 
khong bo be mot thu gi tie chung thi chdc chdn y se co 
duffc mot sugiao u&c & noi Allah rang Ngdi se thu nhan y 
vdo Thien Dang; con ngwdi ndo khong thuc hien chung 
thi y se khong co mot su giao u&c ndo & noi Allah cd, neu 
union Ngdi se trieng phaty vd neu muon Ngdi se thu nhan 
y vdo Thien Dang" (Abu Dawood: hadith so 1420, Ibnu Ma- 

24 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

jah: hadith 1401, Ibnu Hibban: hadith so 1729, Ahmad (5/315), 
Albayhaqi (1/361), vd Albani da xdc nhan hadith nay la chinh xdc 
vd trung thuc trong Sahih Al-Jamia so 3243). 

17. 6ng Uqbah bin Amir 4p> thuat lai, Thien sir cua 
Allah s|l noi: 

.(vrt ^j) Jl^« ii ^4~\ 4] ^p~3 ^i^-jj 

"Bat cir ngwdi Muslim ndo chu Mo lay nw&c Wudu roi 
dang le nguyen Salah hai Rak'at bang cd trdi tint thi chac 
chdn se dwctc ban cho Thien Bang." {Muslim: hadith so 234). 

18. Ba Ummu Habibah thuat lai rang ba da nghe 
Thien su cua Allah ^ noi: 

"2?af cm* ngwdi Muslim ndo vi Allah dang le nguyen Salah 
moi ngdy mwoi hai Rak'at Sunnah ngodi cdc le nguyen 
Salah bat buoc thi Allah se xdy cho y mot ngoi nhd trong 
Thien Dang." (Muslim: hadith so 728). 

19. 6ng Abdullah bin Salam 4^> thuat lai rang Thien su 
ciia Allah is§l noi: 



25 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



jdjU \jLy \Ju>j fUUl fttl\ x£\ t » 

ij i_iV_J N\ 4j»x^va^ ip?u5 l -i-;- l ^>- 't£ Ju«J*il J^sj (^"^oN pSj) 

.(VAlo ^sj) „U-| 

'Way /i<« ngudi dan! Cdc nguoi hay chdo Salam den nhau, 
hay nudi an ke tung thieu, hdn gdn tinh mdu mil rupt thtt, 
ndng dang le nguyen trong dent khi mpl ngu&l dang ngu 
thl cdc ngwoi se vao Thien Bang mot each bang an." 

(Tirmizhi: hadith so 2485, Ibnu Ma-jah: hadith so 3251, vd ong 
Tirmizhi noi: Hadith nay Sahih. Vd hadith cung duac Albani xdc 
thwc trong Sahih Al-Jamia ciia ong so 7865). 

20. Ong Sahl bin Sa'ad 4^l> thuat lai, Nabi ® co noi: 

*A» \> >, ? j k i m<ii •>)•< »-f \>. °' 

"(?«« f/iaf, fro/is* 7/h7?w co mot cdnh cua co ten gpi la 
Arroyyan. Nhieng ngwoi nhin chay se di vao Thien Dang 
tie cdnh cua nay vao Ngdy Sau, khong co bat cu ai khdc hp 
duffc vao cdnh cua nay. Se co tieng bdo: Nhieng ngwoi 
nhin chay ddu, ho se dung day, khong ai ngodi hp duac di 
vao cdnh cua nay, vd khi ndo hp da vao thl cdnh cua se 
duffc dong lal vd khong co al duffc vao nua." {Albukhari: 
hadith so 1896, Muslim: hadith so 1152). 



26 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



21. 6ng Abu Huroiroh 4^> thuat lai: 

jjl Jls .« ijaj jj> pill ° { yjs )) Jli ii& _^I=u 

Thien su ciia Allah §m hoi: "Ai trong so cdc ngiedi it/tin 

chay ngdy horn nay?". Abu Bakr 4fe noi: Toi. Nguoi iaH 
hoi: "Ai trong cdc ngwdi ngdy horn nay tham gia an tang 

cho ngiedi chit?". Abu Bakr ^fe noi: Toi. Nguoi Hi hoi: "Ai 
trong cdc nguoi ngdy horn nay nuoi an ke tung thieu?". 

Abu Bakr 4fe noi: Toi. Nguoi Hi lai hoi: "Ai trong cdc 

ngwdi horn nay di tham vieng nguoi benh?" . Abu Bakr 4p> 

lai noi: Toi. The la Thien su cua Allah ® bao: "Mot nguoi 
tong hop nhung dieu nay se duffc vao Thien Bang." 

(Muslim: hadith so 1028). 

22. 6ng Abu Huroiroh thuat lai rang Thien su cua 
Allah Hi noi: 

27 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

"/<«« Umrah nay den lan Umrah kia la su boi xoa toi loi 
trong khodng thin gian giua chung, vd cuoc hanh huang 
Hajj duffc chap nhan thi phdn thwdng khong gi han la 
Thien Bang." (Albukhari: hadith so 1773, Muslim: hadith so 
1349). 

23. 6ng Abu Huroiroh thuat lai rang ong da nghe 
Thien Su cua Allah ® noi: 

pij) pL^j (^VAV p5j) (_5jIp^JI *^r=-l " J-^si^ ^r?-^ ^°)^ u 

"Hinh dnh cua ngu&i di chien dau cho con dieting chinh 
nghia cua Allah - vd Allah biet ro ai thuc su chien dau cho 
con dw&ng chinh nghia cua Ngdi - giong nhw hinh dnh 
cua ngwdi nhin chay dang le nguyen Salah trong dent, vd 
Allah se bdo dam cho ngwdi chien dau cho con duomg 
chinh nghia cua Ngdi rang Ngdi se thu nhan y vao Thien 
Bang khi chet, hoac Ngdi se cho y trd ve nhd an todn v&i 
an phu&c vd cong due hoac v&i chien lai phdm." 
(Albukhari: hadith so 2787, Muslim: hadith so 1876). 

24. Ong Huzhaifah bin Al-Yaman 4^> thuat lai, Nabi Hi 
co noi: 

(jl jS- iSli. jli&I U jll . JJajl il J^Js i pL&I U : JlS ? JJ~ cuLf- 



28 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



"g«a f/mf, wtof ngw&i dan ong th&i trw&c cdc ngwoi, 
Than Chet da den rut hon y, y dwffc hoi: Ngwoi co tieng 
lam mot dieu thien tot nao khong? Y noi: "Khong biet 
nwa". Y dwffc bdo: Ngwoi hay nh& lai xem. Y noi: "Toi 
khong biet mot dieu tot nao khdc ngodi dieu cwxw v&i moi 
ngwoi tren the gian, toi da cw xw tot v&i moi ngwoi, toi 
khong da chap nhdt v&i ngw&i gidu, vd ton trong, thong 
cam v&i nhihtg ngw&i yeu hen khon kho". The Id, Allah 
thu nhdn y vao Thien Bang." (Albukhari: hadith so 3451, 
Muslim: hadith so 1560). 

25. 6ng Abu Huroiroh 4^> thuat lai, Nabi lm noi: 

.(wr 

"Rang co mot ngw&i dan ong nhin thdy mot con cho dang 
rat khdt nwffc, y da c&i gidy cua minh vd dung no muc 
nw&c cho con cho uong, the la Allah dap lai viec lam do 
cua y vd thu nhdn y vao Thien Dang." (Albukhari: hadith so 
173). 

26. Ong Sahl bin Sa'ad 4& thuat lai, Thien su cua Allah 
Hi noi: 



29 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

'Ta va ngwdi bdo ho tre mo coi cung 6' trong Thien Dang 
nhu the nay". Nguoi chia ngon tay cai va ngon tro ra, va cii 
(long qua lai (y noi su can ke nhau). (Albukhari: hadith sd 
5304). 

27. 6ng Abu Huroiroh 4p> thuat lai rang ong da nghe 
Thien su cua Allah noi: 

"(?«« Ta da nhin thdy mot ngwdi dwffc thu nhan vao 
Thien Dang chi vi y da chat don mot cai cay chan ngay 
dw&ng di lam can tra moi ngwdi di lai." (Muslim: hadith so 
1914). 



28. Ong Sahl bin Sa'ad 4k> thuat lai, Thien su cua Allah 




"Ai dam bdo v&i Ta cai nam giiea hai xwang ham cua y 
(chiec Iwdi) va cai nam giiea hai chan cua y (bo phan sinh 
due) thi Ta se bdo dam Thien Dang cho y." (Albukhari: 
hadith so 6474). 



30 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 




Dang cho nguoi do. 

29. 6ng Abu Addarda 4p> thuat lai rang co mot nguoi da 

noi voi Thien su cua Allah ®: Xin Nguoi hay chi cho toi 

viec lam dan loi toi den Thien Dang! Thien su cua Allah ft 
bao y: 

_^k!l :(VVV/r) L-^JbjSjlj v^j^ ij lSj^ J^J il 

<Kp&i*Cj t^-^t-s^ L*JbJ^>-l ^^ULwO 

"Ngirffi dieng noi nong thi nguoi se duac Thien Bang." 

(Attabra-ni ghi lai trong Al-Awsat (2374), Abu Ya'la trong Al- 
Musnad (1593), Al-Munzhiri noi trong Attarghib wattarhib 
(3/277): Attabra-ni da ghi lai hadith nay voi hai duang dan truyen, 
mot trong hai la trung thuc va chinh xdc, vd duac Albani xdc thuc 
trong Sahih Al-Jamia (7374)). 

30. 6ng Abu Addarda 4^ thuat lai rang ong da nghe 
Thien su cua Allah ft noi: 






31 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

"Cha me Id cdnh cua trung tarn cua Thien Bang, bdi the, 
nguoi cd the de mat cdnh cua do hoac co the giir gin no 
tuy y nguoi." (Tirmizhi: hadith so 1900, Ibnu Hibban: hadith so 
2023, Hakim (4/152), vd hadith duac Albani xdc thuc trong Sahih 
Al-Jamia (7145)). 

31. 6ng Mu'awiyah bin Ja-himah 4p> thuat lai rang Ja- 

himah den gap Thien su cua Allah iH, ong noi: Thua Thien 
su cua Allah! The bdi Allah, toi muon di chinh chien va toi 

den de xin y kien Nguoi? Nguoi Hi hoi: "Nguai con me 

khong?". Ong noi: Co. Nguoi iall noi: 

(w/s.) ^=u-ij (i^/^) « iic %4-\ 5^ 11 

"Hay luon & ben bd bdi qua that Thien Dang & ngay du&i 
chan cua bd." (Ahmad (3/429), Hakim (4/151) va ong da xdc 
dmh la trung thuc, Azzahabi cSng dong quart diem vai ong, va 
hadith duac Albani xdc dinh la khd tot (Sahih Al-Jamia: 2604)). 

32. Ong Abu Huroiroh <^fe> thuat lai rang Thien su cua 
Allah siH noi: 

Jjsl a1A~=> li^iala li) t i\y>- ijfy^ 1 ^S-i-^A ^ ti^*-* ^ J y*-Z " 

"Allah, Dang Toi Cao phdn: Bat tie nguoi be toi ndo cua 
ta, neu y biet kien nhan chiu dung khi TA rut hon nguoi 
than thiet nhdt cua y & tren the gian thi se duac ban 
thudng Thien Dang." (Albukhari: hadith so 6424). 

32 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 

33. Ong Abu Musa Al-Ash'ary <4& thuat lai, Thien sii 
cua Allah HI noi: 

jLJill (j US' ijUs- (jjl Ajsx^^y 44J^js-j (V^ jSjl 

.(v\o jjj) -»U-| ^ j juVl (vn jjj) 

"ATA/ ngwdi cha (me) cua ngwdi be toi chet, Allah noi v&i 
cdc vi Thien Than cua Ngdi: "Cdc ngwffi eld rut hdn cha 
(me) cua ngwdi be toi cua TA". Cdc vi Thien than dap: 
Vang. Ngdi noi: "Cdc ngwffi da lay di trdi ngot cua trdi tim 
ngwdi be cua TA ". Cdc Thien than dap: Vang. Ngdi noi: 
"Ngwdi be toi cua TA da noi gi?". Cdc Thien than dap: Y 
ca tung vd tan dwffng Ngdi vd noi rang do Id sw quay ve v&i 
Ngdi. Allah phdn: "Cdc ngwffi hay xdy cho ngwdi be toi 
cua TA mot ngdi nhd trong Thien Bang vd cdc ngwffi hay 
dat ten cho no la ngdi nhd Al-Hamd (sw ca tung, tan 
dwffng)"." {Tirmizhi: hadith so 1021 vd ong cho rang day Id 
hadith khd tot, Ibnu Hibban xdc dinh la chinh xdc vd trung thuc 
trong bo Mawa-rid Azhzhma-n (726), Albani khdng dinh day la 
hadith khd tot (Sahih Al-Jamia: 795)). 

34. Ong Abu Huroiroh 4ps thuat lai, Thien su cua Allah 
Hi noi: 



33 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang . . . 



.("n- p5j) ^>U-I ^=^5 j jU^I (n^'N'V j) jLkll 

'Wet/ ngwbi phu nie thuc Men nam le nguyen Salah bat 
buoc cua cd ta, nhin chay tron ven thdng cua cd ta, giiegin 
than the cua cd ta (khoi Zina), vd vdng loi chong cua cd ta 
thi co ta se vao Thien Dang tie bat ky cdnh cua ndo cua 
Thien Dang tuy thich." (Ibnu Hibban ghi lai vd xdc dinh rang 
hadith trung thuc (Mawa-rid Azhzhama-n: 1296), vd hadith dime 
Albanixdc thuc trong Sahih Al-Jamia: 660). 

35. 6ng Thawban thuat lai rang Thien su cua Allah 
$H noi: 

.(^JLojaJI tj^w (3 (3^^ Aj^jn-^ .^Jfc^jl Ajisljj (^"\/0 

"^4i c/ref <f/ md khong dinh liu v&i sie tie cao tie dai, chiem 
doat tdi sdn bat chinh, thieu nff thi se dwffc vao Thien 
Dang." (Tirmizhi: hadith so 1572, Ibnu Ma-jah: hadith so 2412, 
Ibnu Hibban trong bo Sahih ciia 6ng (198), Hakim (2/26) vd ong 
ciing v&i Azhhabi dong xdc dinh la chinh xdc vd trung thuc, Albani 
da xdc thuc trong Sunnan Tirmizhi). 

36. Ong Umar bin Alkhattab 4^> thuat lai, Thien su cua 
Allah iH noi: 



34 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



{ya ykj -^r^ £° o^^\ 5^ |l£=ljjj SiUi-U p Yb- I) 

"C«c ngwdi phai & cung v&i tap the, coi chieng sw chia re 
vd tdch biet, b&i qua that Shaytan se & cung v&i ngw&i dan 
le, va y la ke thw hai (cung v&i Shaytan & noi each xa 
Thien Dang). Ngw&i ndo mudn an lanh song trong Thien 
Bang thi hay luon bam chat lay tap the." (Tirmizhi: hadith so 
2165, va ong noi: day Id hadith khd tot, duang truyen trung thuc 
va gharib (co ede tie hai khd hieu can phai dich gidi)). 

37. Ong Abdullah bin Amru bin Al-As <#> thuat lai, 
Thien su cua Allah 's^k noi: 

j&J "^4"° ?5^-^ <ui-l Ji-Jjj jlfJl yt- ^Jjs-yi jl y* II 

pSj) ^Ji-^ <2?j>-\ J,jj (jl lI^t iS^ (Ji fj^!3 

"Ai mudn dwffc bde dixa khoi Hoa Nguc va dwoc thu nhan 
vao Thien Bang thi hay chet trong trang thai co due tin 
noi Allah va Ngdy Sau, va y hay cw xir v&i moi ngwdi bang 
nhiimg gi ma y thich moi ngw&i cw xir v&i y." (Muslim: 
hadith so 1844). 

38. Ong Ubadah bin Assa-mit ^fe thuat lai rang Nabi w& 
co noi: 



35 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



| °^>Xs~ IS] \ j3 Jw^l 'i^l Q-"-* 5 ^ p^"" 1 " (J^? ^ * 

(ro^-roA/t) 

"Cac ngwoi hay bao dam v&i Ta sdu dieu tie ban than cdc 
ngwoi thi Ta se bao dam cho cdc ngwoi Thien Bang: cdc 
ngwoi hay trung thwc khi noi chuyen, hay thwc hien loi 
hwa khi hwa hen, hay uy tin khi dwffc dat niem tin cay, hay 
giir nhuc due cua cdc ngwoi, hay ha thdp cdi nhin cua cdc 
ngwoi xuong vd hay ngdn ban tay cua cdc ngwoi (lam dieu 
xdu)." (Ahmad (5/323), Ibnu Hibban ghi trong bo Sahih cua ong: 
hadith so 271, Hakim (4/358 - 359), Albani daxac thuc hadith nay 
la trung thuc vd khd tot (Sahih Al-Jamia: 1018)). 

39. Ong Abu Huroiroh 4p> thuat lai, Thien sur cua Allah 
iaH noi: 

55ULli ^J^} ^-4^ 0^ 4JJ1 (j <J j\j j\ y> Sic- ^y> » 

j~^>- <io->o- I a* : J^sj jjJI d^>-^=-l « 'iy^ iy? ^J^J 

v/eng fMm ngwoi benh hoac den thdm hoi mot ngwoi 
anh em dong duo cua y vi Allah thi mot vi Thien than se 
cdu nguyen cho y co cuoc song tot dep tren dbi nay vd & 
cdi Din Sau vd y se Id ngwoi dwe hanh vd Thien than se 
chuc mieng y ve mot cho d noi Thien Dang." (Tirmizhi: 
hadith so 2008, vd ong noi: day la hadith khd tot vd gharib, vd 



36 



Bon muai viec lam chac chan clugc vao Thien Dang 



hadith duac Albani ddnh gid Id khd tot trong bo Sahih Sunnan 
Tirmizhi.). 



40. Ong Abu Huroiroh 4& thuat lai: 

dieu gi dua moi 



Co nguoi da hoi Thien su cua Allah 

nguoi vao Thien Dang nhieu nhat, thi Nguoi Hi noi: "Long 
Taqwa (ngay chinh vd kinh sff Allah) vd pham chat duo 
diec tot". Con khi duoc hoi dieu gi khien moi ngudi vao Hoa 

Nguc nhieu nhat thi Nguoi ill noi: "Cdi mieng vd bo phun 
sinh due". (Tirmizhi: hadith so 2004, vd ong noi: day la hadith 
khd tot vd gharib, vd hadith duac Albani ddnh gid Id khd tot trong 
bo Sahih Sunnan Tirmizhi.). 



37 



